Tam Vô lậu học Giới Định Huệ 


Venerable Master Hsuan Hua / Hòa Thượng Tuyên Hóa | Venerabl... | 


bothiphap.blogspot.com 


Giới Định Huệ còn gọi là Tam vô lậu học, là pháp tu 
căn bản của Phật pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm đức 
Phật dạy: “Nhiếp tâm giữ giới, nhân giới sinh định, 
nhân định sinh huệ. Đây là tam vô lậu học”. 


Lậu tức là dục, có dục thì có phiền não, dục hết thì 
phiền não hết. “Do vậy, Tam vô lậu học có ý nghĩa là 
ba môn học giúp hành giả vượt khỏi sự trói buộc của 
mọi phiền não, hoàn toàn tự tại. Lậu cũng có nghĩa là 
rơi rớt, nên Tam vô lậu học là phương tiện giúp hành 
giả không còn rơi rớt trong ba cõi, tâm không còn 
bị ràng buộc bởi mọi lậu hoặc. 


Như vậy, Tam vô lậu học là ba môn học đoạn trừ 
phiền não, chứng nhập quả vị giải thoát hoàn toàn. 
Không còn nằm trong sự kiềm tỏa của Tam giới và 
không dừng lại ở phước báo sanh thiên.” 


Tam vô lậu học giới định huệ là gì 
Tam Vô Lậu Hoặc Giới Định Huệ 
Sao gọi là giới định huệ ? Phòng phi chỉ ác gọi là giới. 
Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh, tâm không tùy duyên 


(mà khởi) nên gọi là định. Tâm và cảnh tròn đầy như 
hư không, và thường giác chiếu mà không mê hoặc, 
đó gọi là huệ. Phòng ngừa việc xấu, và đình chỉ việc 
ác của ba nghiệp, khiến dòng nước tâm tự lắng đọng 
trong sáng, tức do giới mà sanh định. Nước tâm lắng 
đọng trong sáng, khiến tự tánh chiếu soi khắp xum la 
vạn tượng, tức do định mà sanh huệ. 


Về Giới Định Huệ, Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức 
Phật bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật 
của Như Lai, giảng bày ba nghĩa quyết định của việc 
tu hành. Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát 
định lực, nhân định có trí huệ. Đây gọi là ba môn học 
vô lậu.” 


Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: Khi mọi người trong 
pháp hội đều đồng lòng hộ trì giáo pháp, Đức Phật 
bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như 
Lai, giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành. 


Tỳ-nại-da là những giới luật dành cho cả Đại thừa và 
Tiểu thừa. Trong đó nói về những giới điều. Ba 
phương diện chắc thực này là không thé thay đổi. Đó 
là, thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, 


nhân dinh có trí huệ. Đó goi là ba môn học vô lậu. Đó 
là giới, định, hué. 


* 


Quý vị thu nhiếp tâm ý, như thỏi nam châm thu hút 
mọi sắt vụn. Điều пау đặc biệt nói đến tâm phan 
duyên của chúng ta-luôn luôn tìm kiếm sự thuận lợi. 
Khi bị tâm phan duyên điều khiển, mình luôn luôn để 
ý đến người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi 
cách аё gần gũi người giàu có hoặc người quyền quý. 
Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày пау sang ngày 
khác. Đó gọi là tâm phan duyên, có nghĩa là mình 
chưa thu nhiép được tâm ý. 


Hãy gom nhiếp tâm lại, đừng để chúng tìm kiếm cách 
thoả mãn những thuận lợi. Đừng dé chúng tuỳ tiện 
chạy rong. Nhưng tâm ta là cái mà ta chạy đuổi theo, 
dù mình chẳng muốn như vậy. Chúng ta có thé cám 
chúng không được có vọng tưởng, nhưng phút sau 
vọng tưởng khác lại nói lên. Vọng tưởng này dừng thì 
vọng tưởng khác sinh khởi. Niệm đầu vừa biến mát, 
niệm sau liền tái diễn. Và trước khi niệm đầu hoàn 


toàn mát hẳn, thì niệm sau đã sinh khởi. Tâm bám víu 
vào thứ khác không bao giờ dừng. 


* 


Điều quý vị cần phải làm là gom giữ tâm ý mình lại. 
Đưa tâm về lại một chỗ. Lý do lớn nhất mà chúng ta 
chưa thành Phật, không được giác ngộ, chưa được 
chứng đạo, đó là chúng ta không chế ngự được tâm 
mình. Nếu quý vị gom mọi tâm niệm mình lại, thì 
chẳng có việc gì mà quý vị chẳng làm được. Quý vị 
sẽ thành tựu mọi điều 


Thé nên Giới là mục đích dé thu nhiếp tâm ý. Giới luật 
tạo sự chấm dứt cho mọi việc ác và ngăn ngừa cho 
sự phạm lỗi. Nhân giới phát định lực. Trì giới giỗng 
nhu làm cho ly nước đục lắng trong, cho đến khi bùn 
dơ lắng đọng xuống và nước trở nên trong sạch. Định 
có nghĩa là *chi-khóng đao động.” Và nhân dinh có trí 
пиё. Nhu bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói: 
Định cực viên minh. Khi quý vị giác ngộ, Trong định, 
trí huệ chân chính sẽ phát sinh. Đó gọi là ba môn học 
vô lậu. Nhân giữ giới, từ giới sẽ có định. Nhờ có định 
mà trí huệ phát sinh. 


Học Phật Cân Phải Ти Giới, Định, Huệ 


Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Thường dùng Giới 
Định Huệ аё tự thức tỉnh, vì chúng giúp ích việc tu 
hành. Giới, Định, Huệ là việc học vô lậu, người tu 
hành cần phải có đầy đủ. 


Giới tuy có năm giới, thập giới, Bồ-tát giới v.v... 
nhưng cơ bản nhất là Ngũ-giới: Không sát sanh, 
không ăn trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu. Trì giới thì không tạo tội. 


Định là gì? Định tức là thiền định, nói rộng ra chút nữa 
có nghĩa là bất biến. Có kẻ tu hành đầy vọng tưởng. 
Hôm nay tu thiên, ngày mai nghe nói niệm Phật công 
đức to lớn, liền bỏ tham thiền mà niệm Phật. Sau vài 
ngày lại nghe nói trì chú là thù thắng bèn bỏ niệm 
Phật mà trì chú. Người như vậy, nay tu pháp môn 
này, mai tu pháp môn khác, kết quả chẳng tu thành 
cái gì. 


Lại còn có kẻ niệm Phật, niệm BÓ-tát một ngày niệm, 
mười ngày nghỉ, hoặc ngày nay niệm ngày mai nghi, 
đó đều gọi là không có định lực. Định lực đối với 
người tu hành rất là quan trọng; không có định lực, tu 


đạo đương nhiên thất bại. Thiếu định lực thì đạo tâm 
chẳng kiên có, dễ dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chỉ 
phối làm đọa lạc. 

Tiếp đến là Huệ, tức là trí huệ. Làm người có kẻ thông 
minh, người ngu dót. Vì sao có kẻ thông minh lại có 
người ngu độn? Рау là do nhân quả, nếu quá khứ tu 
hành niệm Phật thì đời пау chắc chắn có được trí 
hué; ngược lại chẳng trồng thiện căn thì trí huệ 
đương nhiên chẳng có. Trong Sách Đại-học nói: 


Định nhi hậu năng Tịnh, 
Tịnh nhi hậu năng An, 
An nhi hậu năng Lư, 

Lư nhi hậu năng Đắc. 
Nghĩa là: 

Có Định ròi mới Tịnh, 


Có Tịnh rói mới An, 


Có An rôi mới Sáng, 
Có Sáng rói mới Được. 


Do đó có Định mới sinh được Huệ. Nếu chẳng có 
Định, tạp niệm đây dẫy, vọng tưởng lăng xăng thì làm 
sao có thé tháy suốt đúng, sai, rõ ràng chân lý duoc. 


Giới nghĩa là quy luật giúp mình đề phòng phạm tội. 
Khi chưa phạm tội, mình cần tu Đạo, bí quyết tu đạo 
là ở định lực. Có định lực thì sinh trí huệ, từ đó mới 
có thé liễu dao thành Phật. Nên Giới, Định, Huệ là 
điều kiện tất yếu mà người tu Đạo phải có. Không trì 
giới thì có thé tạo tội nghiệp, thiếu định lực thì tu Đạo 
không thành, không trí huệ thì ngu si vô trí. 


Tôi khuyên các vị hãy lây “Giới Định Huệ” ba chữ này 
khắc sâu vào lòng, thường đem ra tự cảnh tỉnh. Tôi 
tin rằng đối với việc tu, chúng giúp ích mình lắm. 


Không Tu Giới Định Thì Chẳng Sanh Trí Huệ 
Không tu Giới mà muốn được Trí Huệ thì thật vô lý. 
Ти Giới thì lời nói phải đi đôi với việc làm, việc làm 
theo sát với lời nói, lúc nào cũng nghiêm giữ quy luật, 


không làm điều gì ra ngoài khuôn phép. Giới là sợi 
dây dọi, là cây thước đo của người xuất gia. 


Tại sao có nhiều quy luật như vậy? Tại vì người tại 
gia không giữ quy củ, nên nếu xuất gia thì cần phải 
có pháp độ, quy tắc. Không giữ Giới thì đương nhiên 
sẽ không có được Định lực. Giới, Định không viên 
mãn thì tuyệt nhiên chẳng phát chân chính Trí Huệ. 
Nếu có thì cũng là một loại Thế Trí Biện Thông gọi là 
“tiêu thông minh," chỉ khiến cho mình đi vào con 
đường khúc khuỷu, chật hẹp. Cái thông minh láu linh 
đó không thể gọi là chân chính trí huệ; đối với Đại Trí 
Huệ, thì đó chỉ là thứ thông minh xảo trá của loài quỷ! 


Chẳng có máy may hiểu biết sai làm hay tà kiến thi 
mới là chân chính trí huệ. Nếu là người thật có trí huệ 
thì chuyện gì cũng không sợ bị thua thiệt, bất cứ 
chuyện gi chỉ nhìn qua là thấu suốt ngay. 


Việc mà kẻ phàm phu không làm nỗi chính là “đoạn 
dục, khử ái,” cắt đứt ái và dục. Tại sao họ không làm 
nói? Là vì họ không có chân chính trí huệ nén bị vô 
minh, ngu sỉ chỉ phối. Nếu mình có chân chính trí huệ 


thì mọi sự đều được giải quyết một cách tự nhiên, tốt 
đẹp. 


Tam Vô Lậu Học Giới Định Huệ Không Phải Chuyện 
Tâm Thường 


Để thực hành được Tam vô lậu học rất khó. Bởi tri 
giới phải tinh nghiêm thì mới sinh ra Định lực. Định 
lực sâu mầu thì Trí Huệ mới được khai mở. Đến được 
пас thang này thì mới mong diệt được Phiền não 
phần Té. Phiền não hết thì trí huệ bừng khai đắc tam 
thân, trí huệ, ngũ nhãn lục thông, cứu cánh viên mãn, 
cùng trí huệ Phật tương thông! 


Giới vô lậu học. 

Giới vô lậu học là trì giới ở mức độ tế và vi tế. Nghĩa 
là phải trì giới ở mức độ sâu màu, tinh vi. Ví như giới 
không tà dâm chẳng hạn, ba mức độ sau đây là từ 
thô đến vi tế: 


. Bạn sống thủy chung không ngoại tình, không 
gái gú mát xa, không thủ dâm, không đọc 
chuyện xem phim tà vạy, không nghĩ đến 


quan hệ nam nữ...Đây là giữ giới không tà 
dâm ở dạng thô. 

. Bạn nếu lỡ có tháy cảnh hở hang hoặc người 
khác giới lõa thé đứng trước mặt mà tâm vẫn 
như như bất động, không khởi một niệm tà 
vay... Đây là giữ giới không tà dâm ở dạng té. 

. Bạn ngay cả trong mơ cũng không có một 
niệm tà dâm thì gọi là giữ được giới ở mức vi 
tế. 

Định vô lậu học. 


Đinh vô lậu học phải được hiểu là Định lực hoặc Tam 
muội, chứ không phải là tầm thường đâu nhé. Người 
tu học nhập Định là kinh thiên động địa chứ chẳng 
phải tầm thường. Đây là một trạng thái sâu màu, 
không thể dùng lời nói mà mô tả được. 


Thường thì người Nhập Định nếu không vì nhân 
duyên phải xuất định thì có thé ở trong Định bao lâu 
tùy ý. Như tôn giả Ma Ha Ca Diếp chẳng hạn, hiện 
Ngài vẫn nhập Định tại núi Kê Túc Trung Quốc, chờ 
ngày đức Di Lặc hạ sanh thành Phật. 


Huệ vô lậu học 


Huệ vô lậu học là sự thấy biết sáng suốt được sinh ra 
bởi Định Lực. Đây là cảnh giới cao nhất của người 
hoc Phật trong tam vô lậu học “Giới, Định, Huê”. 
Người tu học khi dụng công đến chỗ thuần thục, phá 
được Phiền hoặc thì trí Huệ tự khai mở. Thực ra thì 
Trí Huệ, vốn không phải là cái thấy biết thông thường, 
nên không thé dùng lời nói mà diễn tả được. 


Trí Huệ là gì. 
Tam Vô Lậu Học Giới Định Huệ: Lời Kết 


Hòa Thượng Hư Vân bảo: “Bí yêu của Phật pháp nằm 
nơi ba pháp vô lậu học, tức giới định huệ. Trong ba 
pháp này, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luật 
mà sanh định. Do định mà sanh huệ. Nếu trì giới 
thanh tinh thì định huệ tự nhiên sẽ được viên thành.” 


Tam vô lậu học khó thành tựu như thế đó! Vì vậy đối 
với người tu hành chân chính, cần làm chủ tâm mình, 
khiến tâm luôn bảo trì chánh niệm. Nếu tâm chạy 
lệch, phải kéo về chính niệm ngay. Nếu giữ được tâm 
không lăng xăng tà vạy, ắt là không tạo nghiệp. 


Pháp môn tu hành tuy có vô số, nhưng chỉ сап làm 
chủ mình: Quản tâm không hướng ác, bảo trì chánh 
niệm thi tu pháp gì cũng đúng. Ngược lại, néu chỉ chú 
trọng tu ngoài miệng mà tâm không tu. Nghĩa là tuy 
miệng có niệm Phát, trì chú, tụng kinh... mà không 
lưu ý điều tâm ly ác hướng thiện, bội trần hiệp giác, 
thì cho dù có tu pháp gì cũng vẫn là sai. Vì đây gọi là 
ngoài tâm cầu pháp, nên muốn thành tựu Tam vô lậu 
học thì không có lý đó. 


( Tam vô lậu học giới định huệ là gì — Theo Hòa 
Thượng Tuyên Hóa ) 


bothiphap.blogspot.com 


Tuyên Hóa (hòa thượng) — Wikipedia tiếng Việt 


Thường dùng Giới Định Huệ để tự thức tỉnh, 
vì chúng giúp ích việc tu hành. 


Giới, Dinh, Huệ là việc học vô lậu, người tu hành 
cần phải có đầy đủ. 

Giới tuy có năm giới, thập giới, Bồ tát giới v.v... 
nhưng cơ bản nhất là Ngũ giới: Không sát sanh, 
không ăn trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu. Trì giới thì không tạo tội. 


Định là gì? Định tức là thiên định, nói rộng ra 
chút nữa có nghĩa là bất biến. Có kẻ tu hành đầy 
vọng tưởng. Hôm nay tu thiên, ngày mai nghe 
nói niệm Phật công đức to lớn, liền bỏ tham 
thiên mà niệm Phật. Sau vài ngày lại nghe nói trì 
chú là thù thắng bèn bỏ niệm Phật mà trì chú. 
Người như vậy, nay tu pháp môn này, mai tu 
pháp môn khác, kết quả chẳng tu thành cái gì. 
Lại còn có kẻ niệm Phật, niệm BÓ tát một ngày 
niệm, mười ngày nghi, hoặc ngày nay niệm ngày 
mai nghỉ, đó đều gọi là không có định lực. Định 
lực đối với người tu hành rất là quan trọng; 
không có định lực, tu đạo đương nhiên thất bại. 


Thiếu định lực thì đạo tâm chẳng kiên cố, dễ 
dàng bị ảnh hưởng bên ngoài chi phối làm đọa 
lạc. 


Tiếp đến là Huệ, tức là trí huệ. Làm người có kẻ 
thông minh, người ngu dốt. Vì sao có kẻ thông 
minh lại có người ngu độn? Бау là do nhân quả, 
nếu quá khứ tu hành niệm Phật thì đời nầy chắc 
chắn có được trí huệ; ngược lại chẳng trồng 
thiện căn thì trí huệ đương nhiên chẳng có. 


Trong Sách Đại học nói: 
Định nhi hậu năng Tịnh, 
Tịnh nhi hậu năng An, 
An nhi hậu năng Lư, 

Lư nhi hậu năng Đắc. 
Nghia là: 

Có Định rồi mới Tịnh, 


Có Tịnh rôi mới An, 


Có An гбї mới Sáng, 
Có Sáng rồi mới Được. 


Do đó có Định mới sinh được Huệ. Nếu chẳng 
có Định, tạp niệm đầy дау, vọng tưởng lăng 
xăng thì làm sao có thể thấy suốt đúng, sai, rõ 
ràng chân lý được. 


Giới nghĩa là quy luật giúp mình đê phòng phạm 
tội. Khi chưa phạm tội, mình cân tu Đạo, bí quyết 
tu đạo là ở định lực. Có định luc thì sinh trí hué, 
từ đó mới có thể liễu đạo thành Phật. Nên Giới, 
Định, Huệ là điều kiện tất yếu mà người tu Đạo 
phải có. Không trì giới thì có thể tạo tội nghiệp, 
thiếu định lực thì tu Đạo không thành, không trí 
huệ thì ngu sĩ võ trí. 


Tôi khuyên các vị hãy lấy "Giới Định Ниё" ba chữ 
này khắc sâu vào lòng, thường đem ra tự cảnh 
tỉnh. Tôi tin rằng đối với việc tu, chúng giúp ích 
mình lắm. 


Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1958 


bothiphap.blogspot.com 


TAM VÔ LẬU НОС 


Giói, Dinh, Tuệ goi là Tam vô lậu học. Nghĩa là sao? 
Là ba việc không bị rơi rớt. Nói cách khác là ba môn 
học giải thoát. Không rơi rớt ở đâu? Không rơi rớt 
trong tam giới là giải thoát rồi. Nói Tam vô lậu học 
nghe khó hiểu, mà nói rõ rằng ba môn học để giải 
thoát sanh tử. Muốn tu giải thoát sanh tử thì phải có 
đủ giới, định, tuệ. 


Giói là giới luật. Hàng Sa-di giữ 10 giới, Ty-kheo 250 
0101, Ty-kheo-ni 348 giới. Chủ trương của tôi là tăng 
ni phải g1ü những giới cán bàn, gi cho được. Những 
giới chi tiết, giữ được bao nhiêu tốt bây nhiêu. Quan 
trọng là những giới căn bản. Từ giới sanh định. 
Thường người ta nói giới sanh dinh nhưng thật sự giới 


chưa sanh định. Giới chỉ giúp dé bảo vệ cho chúng ta 
tăng trưởng thiên định. Ví dụ chúng ta ngòi thiền cốt 
dé cho tâm không хао lãng, không chạy Бау. Nếu 
người nào phạm giới rôi thì ngòi nhưng tâm vẫn chay 
báy, kém không nói. Vậy nên giới là hàng rào ngăn 
ngừa không cho chúng ta chạy bậy hay rơi vào những 
nơi tội lỗi sâu thắm khác. 


Nếu nói cho đủ, giới là “Phòng phi chỉ ác”. Phòng là 
ngừa, phi là lỗi, ngăn ngừa các lỗi cho mình, chỉ ác là 
dừng bỏ tội ác. Như vậy giới có tính cách ngừa lỗi và 
dứt ác cho chúng ta, chứ không phải là thiền định. 
Nhưng giới giúp cho thiên định. Trong kinh hay ví dụ 
ngọn đèn đốt để ngoài trời DỊ gió thôi nên dễ tắt. Nếu 
ngọn đèn đó có ông khói chup lén thì nó đứng yên. 
Cũng vậy, giới như ống khói chụp đèn, giữ cho ngọn 
đèn trí tuệ của chúng ta được sáng. Giói là ngừa đón, 
nên nói giới sanh định là vì thê. Nhờ có giới cũng như 
nhờ có bóng dën nên ngọn đèn không bị tắt. Cũng vậy, 
nhờ giới mà tâm chúng ta không xao lãng, được yên 
định, nên trí tuệ phát khởi. Vì vậy mà nói giới sanh 
định. 


Tại sao thiền định lại sanh trí tuệ? Vì nhờ thiền định 
lóng lặng tâm vọng. Khi tâm lóng lặng rồi thì trí tuệ 
phát sáng. Trí tuệ đó là trí tuệ gì? Trí vô sư. Từ Văn 
Tu Tu cũng có trí tuệ, từ Giói Dinh Tuệ cũng có trí 
tuệ, vậy hai thứ trí tuệ này là một hay khác? Khác vậy. 
Trí tuệ trước là trí hữu su, trí do có học; trí tuệ sau là 
trí vô sư, trí không do học. Lúc thiền định đâu có học 
với ai. Mọi thứ vọng động lặng xuống thì sáng. Đấy 
øọI là trí vô sư. Trí hữu su là trí từ bên ngoài mà được, 
còn trí vô sư là trí tự tâm phát ra. Như vậy trí vô sư 
mới có công năng giải thoát sanh tử. Hiểu như vậy 
mới thấy được giá trị và lợi ích lớn lao của Tam vô 
lậu học. 


Hình ảnh: 


Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 


I. DẪN NHẬP 


Tam Vô Lậu Học là môn học thù thắng gồm: Giới, 
Định và Tuệ trong đạo Phật. Lậu có nghĩa là 
những chất nho bẩn, ô иё, tượng trưng sự phiên 
não, khổ đau xâm chiếm tâm người chưa biết tu 
tập. Ngược lại, Vô lậu là tâm trong lành, sáng 
suốt, không bị phiền não trói buộc. Lậu cũng có 
nghĩa khác là rơi rớt, lưu lại, sót lại. Võ lậu thì 
không. Như vậy Võ Lậu Học là món 

học giúp hành giả được tự do tự tại, đoạn tận 
mọi phiên não khổ đau, không còn rơi rớt 

trong luân hồi sanh tử. 


Tam Vô Lậu Học phát xuất từ bài kinh đầu tiên 
Đức Phật giảng dạy cho năm anh em tôn giả A- 
Nhã Kiéu-Tràn-Nhu tại Vườn Nai. Đó là kinh 
“Chuyển Pháp Luân" gồm hai bài pháp thoại Tứ 
Diệu Dé và Vô Ngã Tướng. 


Nội dung Kinh Tứ Diệu Đế nói về bốn chân 

lý. Chân lý thứ Nhất là thực trạng đau 

khổ của con người gọi là Khổ đế. Chân lý thứ 
Hai là truy tìm nguón gốc gây ra thực trạng phiên 


não gọi là Tập dé. Đế thứ Ba, chấm dứt toàn 

bộ nguyên nhân gây ra khổ đau gọi là Diệt đế, 
trải nghiệm an lạc hanh phúc, cao nhất là Niết- 
Bàn. Niết-Bàn không phải là cảnh giới hay một 
nơi chốn. Niết-Bàn là thái độ sống, với trạng 
thái tâm thanh tịnh, an lạc, khi toàn bộ khổ đau 
và nguyên nhân tạo ra khổ đau đã đoạn tận. Gần 
nhất cũng có thể hiểu Niết-Bàn là trải 

nghiệm trạng thái tâm bây giờ và ở đây. Muốn 
trải nghiệm Niết-bàn hay Diệt dé, hành giả phải tu 
tập thực hành theo dé thứ Tư là Dao Dé. 


Dao đế gồm tám nhánh tu tập, có thé chia thành 
ba nhóm. Đâu tiên là nhóm Trí Tuệ góm Chánh tri 
kiến, Chánh tu duy. Nhóm thứ Hai là Giới 

đức hay Đạo đức bao gôm Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng. Nhóm thứ Ba là Thiền 

Định gôm Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh 
định. 

Hành giả tu tập, thành tựu Bát Chánh 

Đạo tức thành tựu Tam Võ Lậu Học: Giới, Định, 
Tuệ có nghĩa là hành giả đã chứng nhập quả 


vị giải thoát hoàn toàn, không còn bị trói 
buộc trong Tam giới nữa. 


II. GIỚI VÔ LẬU HỌC 

Giới nguyên gốc từ tiếng Phan là “Sila”. Tàu dịch 
là Giới có nghĩa là phòng bị, răn cấm, câu 

thúc. Giới ở đây, nói cho đủ là giới luật, nghĩa là 
những điều răn cấm không được làm. Những 
điều răn cấm không được làm đó là những điều 
sai quấy, trái ngược với tự nhiên, trái với đạo 
đức. Vi phạm giới luật, ảnh hướng ngoài thân là 
làm rối loạn trật tự cộng đồng, đoàn thể. Hậu 
quả bên trong là tâm không được an ổn bởi 
những lo âu phiên não vì những hành vi xấu ác 
mà mình đã gây ra. Giới luật trong nhà Phật 
không phải chỉ là luật lệ ngăn cấm, mà nên 

hiểu giới luật như là phép rèn luyện, không sai 
phạm một lĩnh vực nào là được tự do ở lĩnh vực 
đó. Cho nên phát triển giới hay giữ giới là có 
những ý nghĩ, hành vi xây dựng, đồng nghĩa 

với những việc làm thiện lành, đạo đức, lợi mình, 


loi người. 


Giới Vô Làu Học là môn học nhắm vào ky 

luật bản thân hành giả, bằng cách rèn luyện tuân 
thú những giới luật do Đức Phật chế tác 

để phòng ngừa tội lỗi, tránh những hành động 
trái pháp, kiềm hãm dục vọng (tham, sân, si), 
hướng đến việc hành trì tu tập với mục đích tiến 
dần đến quả vị giác ngộ. 


Trong nhà Phật, thời gian 12 năm đầu kể từ 

khi Đức Phật thành lập Giáo đoàn, đời 

sống Tăng già hoàn toàn thanh tịnh, chư 

Tăng luôn sống trong lời Phật dạy “Chư ác mạc 
tác; Chúng thiện phụng hành; Tự tinh ky y; Thi chư 
Phật giáo", nghĩa là hằng ngày luôn suy 

nghĩ những điêu thiện, nói những lời lành, làm 
những việc lành, ngăn chặn những ý niệm xấu ác, 
ngăn chặn những lời nói hung dữ, không làm 
những hành động hại người hại vật. Nói chung 
là tu tập giữ ba nghiệp thân, khẩu, ý luôn 

được thanh tinh, trong sáng. Về sau, trong Tăng 


đoàn xuất hiện nhiều hiện tượng vi phạm đời 
sống phạm hạnh, nên Đức Phật thiết lập Giới 
bổn, nhằm mục đích xây dựng Tăng già hưng 
thịnh, Chánh pháp trường tồn. Khi lập 

thành giới, Đức Phật nêu ra mười lợi ích để cho 
thấy tâm quan trọng của các học giới như sau: 


(*) 


1. Giüp Táng chüng duoc cuc thinh. 

2. Giüp Táng chüng duoc an бп. 

3. Giúp điêu phuc người ương nganh, cứng đầu. 
4. Giúp các thiện Tỷ-kheo được sống an бп 

9. Giúp chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại. 
6. Giúp chán đứng các lậu hoặc trong tương lai. 
7. Giúp đem lại tịnh tín cho những người không 
tin. 

8. Giúp tăng trưởng tịnh tín cho những người đã 
có lòng tin. 

9. Giúp diệu pháp (Chánh pháp) được tôn tại. 
10. Giúp giới luật được chấp nhận. 


Tùy theo căn cơ chúng sanh và tùy thuộc sự phát 
tâm thọ lãnh giới pháp của từng người, mà Đức 
Phật thiết lập khác nhau. 

- Giới tại gia: Phật tử tại gia như Cận sự 

nam, Cận sự nữ thọ lãnh ngũ giới, Thập 

thiện giới, Bát quan trai giới, Bồ-tát giới. 

- Giới xuất gia: Dành cho hàng xuất gia. Có 5 hội 
chúng: Sa-di và Sa-di-ni thọ trì 10 giới và 22 hay 
24 oai nghi. Thức-xoa-ma-na giữ 4 giới căn bản, 
6 học pháp, 292 hành pháp. Tỳ-kheo thọ 250 
giới. Tỳ-kheo-ni thọ 348 giới. Còn giới Bồ-tát, 

cả Phật tử tại gia và tu sĩ xuất gia đều có 

thể lãnh thọ gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh, 
gọi là thông giới. 

Giới trong Giới-bốn Ba-la-đề-mộc-xoa, góc từ văn 
Páli là Patimokkha, văn Sanskrit là 

Pràtimoksa, có nghĩa là Biệt giải thoát hay Xứ 
Xứ giải thoát và Tùy thuận giải thoát. 

Biệt giải thoát là giữ giới phân nào sẽ được giải 
thoát phần đó. Tùy thuận giải thoát là giải 

thoát tùy theo pháp hành trì của hành giả đưa 


đến quả hữu vi hay vô vi. 


Mặt khác giới được chia thành Thông giới và 
Biệt giới. Thông giới là giới Phật tù tại 

gia hay xuất gia đều được thọ lãnh. Biệt giới chỉ 
có tự thân nhận thọ, khi hình tướng mất thì giới 
cũng mất. Khi nói đến Bồ tát giới tức đề cập tới 
Tam-tu-tinh giới góm 3 nhóm như sau: 

- Nhiếp luật nghỉ giới (Biệt giải thoát luật 
nghỉ): Gồm các giới của tại gia và xuất gia. Đó là 
ngăn cấm các điều ác, phát khởi các điều lành. 
- Nhiếp thiện pháp giới: Là người chuyên 

tâm hành trì các việc thiện, xem việc thực thi 
các thiện pháp là hình thức hành trì giới. 

- Nhiêu ích hữu tình giới: Lấy việc làm lợi 

ích cho tất cả chúng sanh là việc trì giới. 


Cụ túc giới (đại giới) là biệt giới chỉ dành riêng 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni. Giới Ty-kheo vé phần rộng 
thì vô lượng, phần trung thì ba ngàn oai nghi, 

phân lược thì 250 giới. Tỳ-kheo-ni cũng thế, chỉ 


khác phân lược là 348 giới. 


Tóm lại, hành giả tại gia hay xuất gia đều có bổn 
phận học hỏi thông suốt những giới luật và giữ 
giới mình đã thọ lãnh bằng hai cách: 

- Chỉ trì: Không làm những điều ác mà trong giới 
kinh cấm không cho làm. 

-Tác trì: Nên làm những điêu thiện mà trong giới 
kinh ấn định phải làm. 

Về vấn đề vi phạm giới: Một người bị cho 

là phạm giới, khi người ấy hội đủ ba điều kiện. 
(1) Cố ý vi phạm. (2) Chuẩn bị để phạm. (3) Vị 
phạm cụ thể bằng hành động. Trong ba điều 
kiện bị buộc tội vi phạm có hai điêu thuộc về 
phần tác ý của tâm. Cho nên ngoài việc giữ 

giới tướng (do Đức Phật chế tác) thọ lãnh, vấn 
đề đặt nặng là giữ giới thể, tức là tu tập giữ ý 
thức được thanh tịnh, rời xa các ác pháp, bất 
thiện pháp, buông bỏ tham ái, sân hận và chấp 
thủ... thì cuộc sống được an lạc hạnh phúc 
trong hiện tại và tương lai. 


III. ĐỊNH VÔ LÂU HỌC 

Định tiếng Pali là Samàdhi. Người Trung Hoa 
dịch là “Tam muội". Định mang nhiều ý 

nghĩa như: Tập trung (concentration); làm 

cho vững chắc, không dao động (make firm), sự 
tĩnh lặng (tranquillity); sự yên lặng 

(calmness), trạng thái tập trung sâu (a deep 
concentration state). (**) 

Trong Trung Bộ Kinh 1, có hai định nghĩa về 
Định. 


Bài kinh số 30: Định là “Nhất tám" (P: Cittass' 
ekaggatã: mental one-pointedness) cũng có 
nghĩa là “Nhất niệm” (một niệm). Đây là trạng 
thái tâm đông nhất với đối tượng, nơi đó không 
có Ý thức hiện hữu, mà chỉ có “đơn niệm biết” (a 
single thought of awareness). Nghĩa là tâm hoàn 
toàn yên lặng không dao động (wavering) bởi 
các đối tượng ngoài giác quan. 


Bài kinh số 36: Dinh được xem là "trang 
thái tâm thuần nhất” (P: Cetaso ekodi: unity of 


the mind). Đây là trạng thái tĩnh lặng của tâm (а 
state of mental tranquillity) hay trạng thái không 
hai của Ý thức (A nondualistic state of 
consciousness). Trong đó nội tâm thiền 

gia không còn Тат Tứ, là trạng thái tâm 

không còn chú ý (tầm) và bắt dính (tứ) theo đối 
tượng. 


Định nói cho đủ là Thiền Định (Samàdhi 
Bhavanà). Thiền Định là phương pháp thực 

tập để chuyển đổi quán tính dao động của Vọng 
tâm sang quán tính yên lăng sáng suốt không lời 
gọi là Chân tâm. Khi tâm hoàn toàn định tĩnh, yên 
lăng vững chắc mà vẫn có nhận thức biết không 
lời thì gọi là Định hay Chánh Định. Chánh Định là 
chi thứ tám trong Bát Chánh Đạo tương đương 
với tầng Định cao nhất trong bốn tầng Định 

mà Đức Phật đã trải nghiệm và thành đạo. 


Định Уб Làu Hoc là môn học về thiên định. 
Là phương pháp thực tập tâm chuyên chú vào 
một đối tượng, quán sát đối tượng ấy để phát 


sinh ra tuệ. Đối tượng để tu tập Thiên Định thì 
được gọi là đề mục. Có nhiều đề mục để thực 
tập. Tu tập Thiền thì có hai loại: Thiên Định, giúp 
tâm vắng lặng, cô lập lậu hoặc và Thiền 

Quán là quán sát đề mục với cái biết trống 

rỗng như thật, nhằm phát huy trí tuệ. 


Thực tập thiên Định có hai bước: Bước 

một là Chánh niệm, bước hai là Chánh 

định. Chánh niệm tiếng Sanskrit là 
"samyaksmirti", tiếng Pãli là 'samasati". Chánh 
niệm có nghĩa là nhận biết đúng đắn, rõ ràng như 
thật về một đối tượng nào đó. Cũng có thể hiểu 
người có Chánh niệm là người làm chủ được 
tâm mình trong bất cứ lúc nào. Nói cách khác 
trong mỗi hành động, thiền giả đều có niệm 
biết rõ ràng (tỉnh thức) về việc mình đang làm 
như đi, đứng, пат, ngồi, ăn uống, mặc quần áo, 
nói năng, nhìn, ngó. Ngay cả lúc im lặng, nhắm 
mắt, cũng biết rõ những gì xảy ra quanh mình 
hay trong thân tâm mà không dính mắc, chạy 
theo. Đó gọi là Chánh niệm tỉnh giác. Tóm 


lại Chánh niệm là thấy biết mọi thứ đang diễn ra 
như chúng đang là. 

Muốn thực hành Thiền Chánh Niệm (để 

đến Chánh Định) trước hết người tập phải xử 
dụng Trí Năng tỉnh ngộ để tu tập. Trí Năng tỉnh 
ngộ giữ vai trò chú ý, chú tâm vào một đề 

mục thiền để cột tâm lại không cho tâm tán loạn. 


Thí du như tu tập dé mục Anapànasati Ѕатааћі 
(Dinh Niệm Hít Vào Thở Ra). Ban đầu hành 

giả chú ý nói ra lời “Tôi biết tôi thó vào khi hít 
không khí vào. “Tôi biết tôi thở ra” khi thở không 
khí ra. Đây là hành giả xử dụng “don niệm biết có 
lời, nghĩa biết mình đang nói ra lời, nhưng chỉ 
với một nội dung thở vào thở ra mà thôi. Kết quả 
không có niệm nào khác chen vào, tâm được yên 
lăng, kinh nghiệm Định nhưng không vững 

chắc. Thuật ngữ gọi đây là trạng thái của Thiền 
Chỉ (Samatha Bhavanà). Giai đoạn này là giai 
đoạn tầm (Vitakka/sự nói thầm trong đầu) tắt Tứ 
(Vicàra/ đối thoại thâm lặng hay lầm bàm trong 
đầu không ngừng). Tầm là do thiền gia tự nói ra 


có công năng không để những vọng tưởng nói 
thâm qua lại từ trong ký ức khới lên là Tứ. 


Bước kế tiếp là giữ Chánh Niệm về sự thở 

vào thở ra, bằng cách thầm nhận biết không lời 
về hơi thở vào ra đó. Hơi thở dài (thầm) biết hơi 
thở dài. Hơi thở ngắn (thầm) biết hoi 

thở ngắn. Hơi thở nặng nề (thầm) biết hơi 

thở nặng nề. Kết quả ngôn hành (Tầm Tứ) yên 
lăng, hành giả kinh nghiệm Định Không Tâm 
Không Tứ. 


Bước thứ Ba, Tỉnh thức biết không lời rõ 

ràng đầy đủ vé những gì đang xảy ra trên thân, 
trong thân (thân, thọ, tâm, pháp) hay những gì 
хау ra xung quanh (ngoại thân) trong hiện tại bây 
giờ và ở đây, mà tâm hoàn toàn yên lăng không 
dính mắc. Tầng định này gọi là Chánh Niệm Tỉnh 
Giác. 

Trong giai đoạn này trạng thái tỉnh thức biết 
không lời mà thiên giả đã đạt được trong bước 
thứ Ba từ từ trở thành Nhận thức biết không 


lời. Tâm thức thiên giả rơi vào trạng thái bất 
động. Chút dính mắc trong tâm với trạng thái an 
lạc cũng biến mất (xả). Nhận thức không lời 
càng lúc càng tó rạng. Hành già chim sâu 

vào định không đối tượng. Hơi thở rơi vào trạng 
thái yên lăng từng chập, gọi là tịnh tức. Tâng 
thiên này được goi là "Dinh Bất Động: vi cả ba 
hành: Ngôn hành, Ý hành và Thân hành hoàn 
toàn yên lặng. (***) 


Bấy giờ tâm của thiên gia sáng suốt như tấm 
gương. Trong kinh mô tả trạng thái tâm 

này: “dinh tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm , không phiền não, nhu nhuyến, ngoài lý 
luận, dé sử dụng, vững chắc, binh tinh..." Đây là 
cơ hội tốt nhất chuyển sang thiên Quán, nghĩa 
là quán sát đề mục để phát sinh Tuệ. Tuệ này là 
thấy rõ thực tướng của đề mục, nhận ra đặc 
tính vô thường, khổ, vô ngã cùng sự sinh 

diệt của đối tượng để không còn dính mắc 

hay chấp trước với những gì xảy ra trên đời. 


Theo Phật giáo Nguyên Thủy, hành trì thiên 

Quán (Vipassanà/Thiền Minh sát) để phát huy trí 
tuệ có 4 đê mục. Thân, Thọ, Tâm, Pháp. - Thân 
hành xứ: Lấy thân thể làm đề mục thiền 

định. Quán thân nơi thân. - Thọ hành xứ: Lấy thọ 
làm đề mục thiên dinh. Quán thọ nơi thọ. - 

Tâm hành xứ: Lấy tâm làm đề mục thiên 

định. Quán tâm nơi tâm. - Pháp hành xứ: Lấy 
pháp làm dé mục thiên dinh. Quán pháp noi 
pháp. 


Theo Phật giáo Phát triển, thực tập thiên định là 
dùng trí Bát Nhã quán chiếu các pháp như: năm 
uán đều không (ngũ uán giai không); nhân vô 
ngã, pháp vô ngã... Thiên gia thấu đạt Tánh 
Không, liễu tri các pháp, tâm an trú trong Định, trí 
tuệ Bát Nhã bừng sáng. Phương pháp tu 

thiên Định này là dựa vào kinh Kim Cương, Lăng 
Nghiêm, Viên Giác, Hoa Nghiêm v.v... 

“Tối thượng thừa thiền” thuộc vê Thiên Tông, 

là phương pháp dạy thiền của Tổ Bồ Đề Đạt 


Ma dành cho các bậc thượng căn, thượng trí qua 
chủ trương: “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt 
truyền, trực chỉ chán tâm, kiến tánh thành Phát". 
Người dai trí chỉ сап nghe một câu nói, một bài 
kệ hoặc cử chỉ thích hợp là khai thị được Tánh 
giác của họ, làm cho họ ngộ đạo tức khắc, 
không cân phải giảng giải nói năng dài dòng. 


Tóm lại, Định Vô Lâu Hoc là món thiên Định cần 
thiết và quan trọng vì trong trạng thái Định, lậu 
hoặc, kiết sử, tùy miên, tham, sân, si... bị cô 

lập. Ba nghiệp thân khẩu ý được thanh 

tinh không tạo nghiệp mới, giúp cho thân 

tâm thiền giả được giải thoát khỏi phiên não khổ 
đau. 

Tuy nhiên, trong đạo Phật, Định không phải 

là mục tiêu chính, mà chỉ là cái câu để bước 

tới Tuệ. Nhưng muốn Tuệ phát sáng, thiền 

gia nhất định phải thông qua Định để phát 

triển năng lực vững chắc, hầu khai triển tiềm 
năng giác ngộ, tức Phật tánh. Như vậy Định một 
mặt là phương tiện cơ bản để đạt được Tuệ tức 


giác ngô, mặt khác Định là tác nhân đào thải tận 
gốc tập khí hay lậu hoặc đưa đến giải thoát. 


IV. TUỆ VÔ LẬU HỌC 

Tuệ Vô Lâu Hoc hay Huệ Võ Lâu Hoc là môn 

học thứ ba trong Tam Vô Lậu Học. Danh từ Tuệ 
thường đi chung với từ Trí gọi là Trí Tuệ hay Trí 
Huệ. Trí Huệ trong giáo lý nhà Phật còn gọi là Bát 
Nhã. Bát Nhã là Hán ngữ dịch từ tiếng Panna 
(Pali) hay Prajna (Sanskrit) có nghĩa là sự phát 
sáng của trí hiểu biết sau khi tẩy sạch dục 

lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 


Trí tuệ khác với trí thức. Trí thức hay kiến thức là 
trí hiểu biết của người thế gian. Người trí 

thức được xem là người thông minh vì có 

sự hiểu biết rộng rãi. Những sự hiểu biết đó đến 
từ bên ngoài được tích lũy từ gia đình, trường 
lớp, rút tỉa từ kinh nghiệm thành công hay thất 
bại trong đời sống. Cái biết này hay nhận 

thức này, được xem là cái biết hay nhận 


thức của thé gian hữu hạn thuộc vé tuc dé . 


Trí tuệ vô lậu trong đạo Phật là trí nhận thức biết, 
phát xuất từ bên trong tâm của các bậc thiền 

gia tu tập ba món Giói-Dinh-Tué mới có. Tu giới 
để chấm dứt ác hạnh hiện hành. Tu tập 

Thiên Định để cô lập tất cả những chủng tử tùy 
miên tham sân si gọi chung là lậu hoặc ẩn tàng 
trong tâm. Những chủng tử này sẽ dễ dàng trồi 
lên khi tâm hành giả xao lãng thất niệm. Chỉ có 
Tuệ phát sinh trong Định mới có thể 

diệt những chủng tử phiền não vô minh này. 

Khi vô minh phiền não bị đoạn diệt không còn dư 
tàn thì mới giải thoát vĩnh viễn khổ đau, chứng 
được Niết-Bàn. 


Trí tuệ Bát Nhã có hai cấp bậc: 

1) Tháp là Trí : Tiếng Pãli là Мапа , tiếng Sanskrit 
là Jnàna. Tiếng Anh là Insight. Trí này là trí hiểu 
biết vé Phật Pháp do học hỏi từ các bậc Thày 
hay từ trong tam tạng kinh điển. Sự hiểu 

biết này, tuy có mùi vị đạo nhưng vẫn còn thuộc 


vê kiến thức Phật học, bởi do học từ kiến 

thức của người khác. 

Thí dụ: Chúng ta nghe các bậc Thây giảng 

vê Chân lý Tứ Diệu Đế. Chúng ta hiểu rõ về Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo, nên nói chúng ta đã đạt 

được: "Khó trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo trí" hay chúng 
ta dà tuệ tri về Khổ dé, tué tri về Tập dé, tué 

tri vé Diệt dé, tué tri vé Dao để”. 

Tuệ tri hay tuệ trí này không phải chúng ta tự biết 
mà do chúng ta học từ người khác, nên vẫn bị 
xem là tục đế. Nhưng vì chuyên học và ghi 

nhận những Nhận thức của Đức Phật chứng 
ngộ nên tạm xếp là "Tuc đế Bát Nhã" để phân 
biệt với kiến thức thé gian là tuc dé. 

2) Cao hơn Trí, là Tuệ (Bát Nhã): Panna (P); 
Prajna (Skt), tiếng Anh là wisdom, là trí huệ tự 
phát do công phu tu tập thể nhập thiên Dinh. Thé 
nhập có nghĩa là qua dụng công thực hành kết 
quả “Ta và đối tượng là một” (nhất tâm). Nhưng 
muốn đạt được Huệ phải đi từ Trí, nghĩa là 

phải học hỏi từ bậc Thầy rồi thực hành thiên 
Định để kinh nghiệm Thân chứng, Tâm 


chứng và Trí chứng. Trí tuệ пау là trí tuệ siêu 
vượt (transcendental wisdom). Có nhiều tên gọi 
khác như: Huệ Bát Nhã, Huệ Tự Phát hay Phật 
tánh hoặc tiêm năng giác ngộ, Chân Như v.v... 
được xếp là “Chân dé Bát Nhã”. 


V. TẠM KẾT 
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức 
Phật có nhiêu phương thức, nhiều pháp 
môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải 
thoát tối hậu, nhưng với pháp món nào người tu 
tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô 
Lâu Học: Giói-Dinh-Tué. Vi Tam Vô Lâu 
Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác 
ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./. 
THÍCH NỮ HÁNG NHƯ 

(Chân Tâm thiền thất, July 26-2022) 
Tài liệu tham khảo: 
(*) Tăng Chi Bộ Kinh 3B, tr.73) 
(**) "Twong U'ng Giói Dinh Hué và Bát 
Chánh Dao" (Sách: “Trên Đường Về Nhà" tr.101- 
122). Tác giá Thích Nữ Hằng Nhu. Published by 


Ananda Viet Foundation (2020). Amazon tổng 
phát hành. 

(***) Theo giáo trình giảng dạy của cố Hòa 
Thượng Thích Thông Triệt. 


Kinh Lục Tô Pháp Bảo Đàn 
Phẩm Định Huệ 
Hòa Thượng Tuyên Hóa 
giảng thuật 
tại Vạn Phật Thánh Thành 
— 000 — 

Đại sư bào chúng ràng: “Chư Thiện tri 
thức! Pháp môn của ta đây lây Định Ниё 
làm căn bón. Đại chúng đừng mê lầm 
mà nói định với huệ là khác nhau. Định 
và huệ chi là một thé, chẳng phải hai. 
Định là cái thé của huệ. Huệ là cái dung 


của định, tức là lúc huệ thì định ở trong 
huệ, lúc định thì huệ ở trong định. Nếu 
biết cái nghĩa ấy, thì định và huệ đều 
phải học. 

Các người học Đạo chớ nói trước định 
rồi mới phát huệ, trước huệ rồi mới 
sanh định, mà phân biệt định huệ là 
khác nhau. Nếu thấy hiéu như thé, thì 
pháp có hai tướng. Miệng nói lời lành 
mà trong lòng chẳng lành, nói khống 
rằng có định huệ mà định huệ chẳng 
đồng một thé. Nếu lòng và miệng đều 
lành, trong ngoài như một, thì định và 
huệ tức đồng nhau. Pháp tự ngộ tu hành 
chẳng phải tại chỗ tranh. Nếu tranh chỗ 
trước sau, tức đông với người mê. 
Chẳng dứt lòng phân bua, thì quả nhiên 
làm lớn thêm lòng ngã chấp, pháp chấp, 
mà không lìa khỏi bỗn tướng. 

Chu Thiện tri thức! Định và huệ giỗng 
như vật gì? Giống nhu cái đèn và cái 


ánh sáng. Có đèn tức là sáng, không có 
đèn tức là tối. Đèn là cái thé của ánh 
sáng, ánh sáng là cái dụng của đèn. Tuy 
tên có hai, mà thé vốn có một. Pháp định 
huệ пау cũng như thê.” 

Giảng: Định do giới sanh, do định mới phát 
huệ, cho nên giới định huệ là tam vô lậu 
học. Năng trì giới cũng đắc được vô lậu, 
năng tu định cũng có thê đắc được vô lậu, 
năng phát huệ cũng có thé đắc được vô 
lậu. Cho nên muốn đắc định, trước phải trì 
giới. Như vậy phải làm sao? Tức “Chư ác 
mạc tác, chúng thiện phụng hành.” 

Lục Tó Đại sư khai thị nhất thiết chúng 
sanh: 

— Quy vị Thiện tri thức! Pháp môn dón giáo 
của tôi, lây định huệ làm căn bón, làm cơ 
sở. Quý vị đã là Thiện tri thức, thì không 
nên chấp mê, không tin tưởng, không nên 
chấp trước nói rằng định huệ là hai thứ 
phân biệt. Сап phải biết định huệ là nhất 


thé, định chính là huệ, hué chính là định, 
tuy có hai tên, nhưng bón thé của nó là một 
không phải là hai. Định là bón thể của huệ, 
huệ là vận dụng của định. Do định có thé 
phát sanh trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền, định 
ở trong trí huệ. Lúc định hiện tiền, huệ ở 
trong dinh. Cho nên néu có thé nhận thức 
dao lý này — định huệ nhứt thé, nhưng cách 
dùng mỗi cái có khác, đó chính là định huệ 
bình đẳng, định huệ đồng thẻ. 

Quý vị tu đạo, không nên nói trước phải có 
định mới phát sanh trí huệ, hoặc là trước có 
trí huệ mới phát sanh định lực, từ đó nói 
định huệ có chỗ sai khác. Nếu tâm có loại 
kiên giải như thé, sẽ cho rằng định huệ là 
hai thứ, néu miệng nói toàn là những lời tốt 
đẹp, nhưng trong tâm đây những tư tưởng 
bát thiện, toàn là tật đỗ, chướng ngại, công 
cao ngã mạn, tà tri tà kiên, tham sân sỉ — 
định huệ như thê, chỉ là lời nói suông. 


Nếu nội tâm và miệng nói đều là tốt lành, 
trong ngoài đều như nhau, biểu đạt nhất trí, 
tâm khâu nhất như, đó chính là định hué 
binh đẳng. Muốn tự mình hiéu rõ dé tự tu 
hành, đó không phải ở những lời tranh luận 
nơi đầu môi chót lưỡi, dé làm cho moi 
người biết rằng tôi có tu hành, hoặc tự 
mình hó hào cho mọi người chung quanh 
biết danh tiếng của mình là nỗi bật nhứt. 
Nếu tranh trước sau, nói nhứt định phải 
định trước huệ sau, hoặc huệ trước định 
sau, phàm tranh luận cái đạo lý này, đều là 
những kẻ phàm phu ngu muội, cho nên nói: 
“Tranh luận là tâm thắng phụ, trái nghịch 
với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, làm sao 
mà đắc được tam muội?” Không đắc được 
tam muội, tức là không có định, cũng chính 
là không có huệ. 

Nếu tâm tháng phụ chua thé đoạn trừ, thi 
vẫn còn ngã chấp và pháp chấp. Nếu ngã 
chấp, pháp chấp chưa thé đoạn trừ thì 


không thé rời bỏ tứ tướng. Vì có cái ngã 
chấp, cho nên có cái nhân chấp, vì có nhân 
chấp cho nên có chúng sanh chấp, vì có 
chúng sanh chấp sẽ phát sanh thọ giả 
chấp. Không thé rời bó bón loại chấp trước 
này, tức thì sanh ra bón tướng. 

Quý vị Thiện tri thức! Định huệ giỗng như 
cái gi? Nay đưa ra một ví dụ: định huệ 
giỗng như đèn và ánh sáng. Có đèn thì có 
ánh sáng, có ánh sáng thì có đèn, không có 
đèn thì không có ánh sáng, không có ánh 
sáng thì không có đèn. Đèn và ánh sáng 
tuy nói là hai loại, ky thuc là nhất thé. Đèn 
là bón thé của ánh sáng, mà ánh sáng là 
dung của đèn. Đèn có cái dung gi? Là có 
ánh sáng. Danh tự tuy có hai nhưng bón 
thé của nó chỉ có một, loại Phát pháp định 
huệ này, cũng giỗng như đạo lý của đèn và 
ánh sáng. 


Chư Thiện tri thức! Nhứt hạnh tam muội 
nghĩa là trong cả thảy các chỗ đi, đứng, 
пабі, nằm, thường giữ một lòng ngay 
thẳng. Kinh Tịnh Danh nói: “Lòng ngay 
thẳng là Đạo tràng, lòng ngay thẳng là 
Tịnh độ.” Đừng lòng tưởng điều tà vạy 
mà miệng nói điều ngay tháng. Đừng 
miệng nói Nhứt hạnh tam muội mà 
chẳng giữ lòng ngay thẳng. Nếu giữ 
lòng ngay thẳng thì đối với cả thảy các 
pháp, tâm đừng chấp trước (dính níu 
theo pháp tướng trần cảnh). Người mê 
chấp trước pháp tướng, chấp Nhứt hạnh 
tam muội, nói rằng thường ngồi chẳng 
động, lòng không sanh niệm tưởng, gọi 
đó là Nhứt hanh tam muội. Nếu hiéu như 
thé, tức là đồng với loài vô tình. Quả thật 
là cái duyên cớ cản ngăn cái Đạo vậy. 
Giảng: Lục Tổ Đại sư nói với đại chúng: 
Nhất hạnh tam muội chính là bát cứ chó 
nào, đi là trực tâm, trụ cũng là trực tâm, 


ngôi cũng là trực tâm, nằm cũng là trực 
tâm. Tất cả lời nói hành động cử chỉ, bất cứ 
lúc nào, bất cứ nơi đâu, giờ giờ khắc khắc 
déu thuc hành trực tâm, không nên dùng 
cái tâm cong cong queo queo. Gióng 

nhu Kinh Duy Ma nói: "Truc tâm chính là 
đạo trường, trực tâm chính là Tinh độ của 
thế giới Cực Lạc.” Сап phải ghi nhớ nằm 
lòng, không nên miệng nói trực mà hành vi 
lại ninh hót bo đỡ người. Thé nào là ninh 
hót bo đỡ? Chính là nhìn tháy người khác 
có tiền, lúc nói chuyện bèn ra vẻ khép nép, 
cung kính, cười a dua nịnh bợ nói: “Ông 
đến đây, chúng tôi га hoan nghênh ông!” 
Kỳ thực người đó chỉ hoan nghênh tiên chứ 
không phải hoan nghênh ông 

khách. Khúc: chính là tâm không thẳng, 
tâm cong cong quẹo quẹo. Miệng nói cần 
phải trực tâm, cần phải Nhứt hạnh tam 
muội, mà hành vi lại không chánh trực. 


Muốn hành trực tâm là đạo trường, các ông 
cần phải dùng trực tâm аё xử lý tất cả mọi 
việc, đôi với vạn pháp không nên sanh lòng 
chấp trước. Người mê kẻ ngu chấp chặt 
vào pháp tướng, sanh pháp chấp, cháp 
trước Nhất hạnh tam muội, họ nói: “Tôi 
thường ngôi không động, cũng không có 
vọng tưởng, đó chính là Nhất hạnh tam 
muội, đó chính là định.” Nếu giải thích như 
vậy, chính là không có tri giác, giỗng như 
cây cỏ. Loại giải thích này hoàn toàn sai 
lầm, là nhân duyên chướng đạo. 


Chư Thiện tri thức! Đạo phải thông lưu, 
sao lai làm cho nó ngưng trê? Тат 
không trụ pháp, thì Đạo thông lưu. Còn 
tâm trụ pháp, ау là mình trói lây mình. 
Bằng nói rằng thường ngồi chẳng động, 
thì cũng như Xá Lợi Phát ngôi im lặng 
trong rừng, bị Duy Ma quở vậy. 


Giảng: Đạo là gì? Đạo cần phải thông đạt 
vô ngại, trôi chảy không ngừng, tại sao lại 
làm cho nó trì trệ đình chỉ? Quý vị đình chỉ 
cái tâm mà bién thành tro tàn, cây khô, vậy 
thì có ích dụng gì! Cho nên lúc tâm vô sở 
chấp trước, tức ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm, không chấp vào không, không chấp 
vào có, không chấp vào pháp. Nếu chấp 
pháp chính là chấp vào cái có, chấp vào 
không, chính lạc vào cái vọng không. Cho 
nên cán phải không chấp vào pháp, không 
chấp vào không, không chấp vào ngã, đó 
mới là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 

Lúc vô sở tru thì đạo mới lưu thông. Nếu 
tâm cháp pháp, nói: tôi thường ngôi không 
động. Đó giỗng như con tâm nhả tơ, tự 
mình trói mình, tự mình làm mình không 
còn tự do. Nếu nói thường ngôi không động 
là Nhất hạnh tam muội, thì giỗng như Ngài 
Xá Lợi Phát trong rừng ngôi thiền không 
động mà bị cư sĩ Duy Ma khién trách: “Ngài 


ngồi như thé có ích dụng gi? Gióng như 
người chết, chớ không phải chân chánh 
nhập định.” 


Chư Thiện tri thức! Lại có người dạy 
ngôi xem cái tâm, quán tưởng tâm cảnh 
văng lặng (khán tâm quán tịnh), ngôi yên 
chẳng dậy, bảo y theo đó mà lập công 
phu. Người mê chẳng hiéu, có chấp làm 
theo, rôi thành điên dại. Só người lầm 
như thế chẳng phải là ít. Truyền dạy 
nhau như vậy, thiệt là lầm to! 

Giảng: Có hành giả dạy ngôi thiền, bảo 
người khán (nhìn) cái tâm của mình; quán 
tịnh là ra sao? Không động không khởi, từ 
đó liền có công phu. Người mê không hiểu 
đạo lý này lại nói: “ngôi ở một chỗ không 
động không khởi sẽ có công phu, có thiên 
định,” từ đó sanh ra chấp trước mà điên 
cuông. Giống như lúc trước có rất nhiêu 
người đến đây, xưng là đã khai ngộ. Ôi! 


không biết họ khai ngộ như thé nào, та 
chính họ lại tin tưởng mình đã khai ngộ, đó 
chính là chấp trước thành điên. Những loại 
người nhu thé rất nhiều, mà còn truyền từ 
người này qua người khác, họ ân chứng 
cho tôi nói như thê là khai ngộ, họ cũng ân 
chứng cho quý vị nói đó chính là khai ngộ, 
kỳ thực đó là điều sai làm rất lớn. Quý vị 
xem, Phật giáo đời Đường Trung Hoa đã 
có những loại khẩu đầu thiền, Tổ Sư giả 
như vậy, chẳng trách nước Mỹ bây giờ 
cũng có rât nhiều người như vậy. Song, vì 
có lớp người mạo danh khai ngộ, nên sau 
này sẽ có những người chân chánh khai 
ngộ, vì những người mạo danh khai ngộ sẽ 
lót đường cho những người chân chánh 
khai ngộ. 

Bởi vì mọi người vỗn không biết cái gì là 
khai ngộ, nay có người mạo danh tự xưng 
đã khai ngộ, bèn quan sát mỗi một hành 
động cử chỉ của người đó như thé nào. 


Thình lình có người chân chánh khai ngộ 
đến, người ta lại không tin tưởng, cho rằng 
chân chánh khai ngộ và giả mạo khai ngộ 
đều gióng nhau. Quý vị nay tu hành muốn 
khai ngộ, sau này cũng bị ảnh hưởng của 
những người giả danh, giả mạo này. Nếu 
dé tôi nói, thì là khai ngộ cũng không nên 
nói mình khai ngộ. Đây là phương pháp 
hay nhất. 

Thé giới này là như thé, chân chân giá, giả 
giả chân. Quý vị chân chánh người chung 
quanh nói quý vị là giả, quý vị là giả người 
ta lại nói quý vị chân chánh, cho nên quý vị 
cũng không nên nói chân, cũng không nên 
nói giả dé ho tự nhận thức. 

Người chưa khai ngộ tự xưng mình đã khai 
ngộ, mà người đã khai ngộ rồi lại nói mình 
chưa khai ngộ, như thé sẽ giỗng như 
những người chưa khai ngộ. Tại sao vậy? 
Vì người khai ngộ không cân tự mình giới 
thiệu, nói tôi đã khai ngộ rồi, hay tôi và ai 


đó, người đã khai ngộ rôi, thi gióng nhau, 
biểu thị rằng tôi cũng đã khai ngộ. Không 
сап như vậy! Vì khai ngộ và không khai ngộ 
thì giỗng nhau không có gì sai khác, không 
cần giả danh. Khai ngộ quý vị cũng là một 
người, không khai ngộ quý vị cũng là một 
người, khai ngộ và chưa khai ngộ đều có 
thé thành Phật, ván đề chỉ là sớm hay 
muộn mà thôi, vì thé không nên đeo tâm 
bảng hiệu này, dé cho mọi người nhận biết 
mình. Không có ai nhận ra là tốt nhất, và đó 
chính là trực tâm là đạo tràng. 


Sư bảo chúng rằng: “Chư Thiện tri thức! 
Cái Chánh giáo xưa nay, không có mau 
chậm, chỉ tánh người có sáng tôi mà 
thôi. Người tôi thì tu tập lần lần, người 
sáng thì thức tỉnh tức khắc, tự mình biết 
Bồn tâm, tự mình thấy Bồn tánh. Thé thi 
không có chó gì sai khác. Vì chỗ sáng 


tối chẳng đồng, sở dĩ mới lập ra cái giả 
danh mau chậm. 

Giảng: Lục Tó Đại sư lại khai thị: 

-Quý vị Thiện tri thức! Phật giáo bón lai 
chân chánh, không có sự phân biện giữa 
đốn pháp và tiệm pháp, chỉ là cán tánh của 
người có thông minh, có ngu si. Người mê 
thì từng chút từng chút tu luyện thành, mà 
người khai ngộ thì nhanh chóng đoạn tất cả 
trần lao, nhanh chóng đoạn tất cả vọng 
tưởng, nhanh chóng đoạn tất cả tập khí tật 
xấu, người này tự mình nhận thức bón tâm 
của chính minh, tự tháy bón tánh. Minh tâm 
kiên tánh đến lúc thành công, không có gì 
sai khác, cho nên giả lập một cái đốn giáo 
tiệm giáo, đó chỉ là giả danh mà thôi. 


Chư Thiện tri thức! Pháp môn của ta đây 
từ trên truyền xuống, trước hết là lập Vô 
niệm làm tông. Vô tướng làm thê, Vô trụ 


làm дос (bồn). Vô niệm nghĩa là trong 
khi niệm, lòng không động niệm. Vô 
tướng nghĩa là абі với sắc tướng, lòng 
lia sắc tướng. Vô tru chính là Bón tánh 
của con người. 

Đối với các điều lành dữ, tốt хаи ở thé 
gian, cùng với kẻ thù người thân, đồi 
với lúc nghe các lời xúc phạm, châm 
chích, khinh khi, tranh đầu, xem cả thày 
như không không, chẳng nghĩ đến việc 
đền ơn trả oán. Trong niệm niệm lòng 
không nghĩ đến cảnh mình đã gặp trước. 
Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, 
niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt, thì 
gọi là bị buộc ràng. Đồi với các pháp, 
niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì 
khỏi bị buộc ràng. Ау là Vô trụ làm gốc. 
Giảng: Pháp môn đốn giáo mà tôi truyền 
dạy cho các ông, từ Đức Phật Thích Ca 
Маи Ni đến nay, đều láy vô sở niệm làm 
tông, vô tướng làm bón thé, vô trụ làm cơ 


Sở. Cái gì gọi là vô tướng? Chính là ở nơi 
tướng mà ly khai tướng. Vô niệm chính là ở 
nơi niệm mà không chấp trước vào 

niệm. Vô tru chính là bón tánh của con 
người. Ở thế gian này bát luận là thiện, ác, 
tốt, xấu cho đến oán thù hoặc là có quan hệ 
thân thích, hoặc là vì lời nói ngôn ngữ mà 
đôi bên dẫn dén sự công kích, khinh 
thường dồi gat và tranh đoạt lẫn nhau, nên 
xem những điêu này là không, không cháp 
trước, không nghĩ đến việc báo thù hoặc 
làm tốn thương đến người khác. Mỗi niệm 
không nén nghĩ về những sự việc quá khứ. 
Nếu các ông cứ mãi hôi tưởng vé những 
niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm vị lai, 
niệm niệm tương tục không ngừng, như 
sóng nước, đó chính là tự mình dùng dây 
trói buộc mình, tự trói buộc mình vào một 
chỗ, mà không được tự do. Nếu các ông 
đối với van pháp, niệm niệm không chấp 


trước, đó chính là không có bị trói buộc, 
chính là lây vô sở trụ làm căn bon. 


Chư Thiện tri thúc! Ngoài lia cả thày các 
sắc tướng, gọi Vô tướng. Dói với các 
sắc tướng mà năng lìa được sắc tướng 
chính là cái thé thanh tịnh của các pháp. 
Ау là láy Vô tướng làm thé. 

Giảng: Ngoài ly khai tất cả tướng gọi là vô 
tướng. Năng ly khai tất cả tướng đó là diệu 
thê thanh tịnh của pháp, cho nên đây chính 
là láy vô tướng làm thé. 


Chư Thiện tri thức! Đối với các cảnh mà 
tâm chẳng nhiễm gọi là Vô niệm. Trong 
các niệm tưởng của mình, tâm thường 
lia cảnh, chẳng vì đối cảnh mà sanh tâm. 
Bằng đối với trăm việc tâm chẳng nghĩ 
đến, các niệm tưởng đều bỏ hết; lúc một 
niệm cuói cùng dứt tuyệt thì chết liên và 


phải chịu đầu sanh chỗ khác. Cho nên 
đây là một sai lâm to lớn; người học đạo 
nên lấy đó mà suy дат dé tránh rơi vào 
con đường lầm lạc. Nếu chẳng biết cái 
ý-chỉ của pháp, tự mình làm thì còn khá, 
sợ e lại khuyên dạy người khác. Tự 
minh mé mà chẳng thấy, lại còn nhao 
báng kinh Phật. Bởi vậy mới lập Vô niệm 
làm tông. 

Giảng: Ở bát cứ cảnh giới nào, tâm không 
nhiễm trước gọi là vô niệm. Trên niệm 
thanh tịnh của mình, thường hay ly khai tất 
cả cảnh giới, chẳng ở trên cảnh mà sanh 
các tâm niệm, nhớ tưởng (hồi ức) muôn 
vạn cảnh giới. Giả sử quý vị cho rằng muôn 
vật đều không nghĩ, mọi niệm đều phải diệt 
trừ, điều này đúng hay không? Đó lại là 
việc sai lầm, cho nên nói: “Chấp trước vào 
tướng là sai lầm, vô vi lại lạc vào không.” 
~Vậy thì làm thé nào đây? 


— Ó chỗ này khó có thé thực hành, nếu quý 
vị có thé làm được, đó chính là vô niệm. 
Một niệm đã đoạn không còn nữa, chẳng 
phải đã chết rói hay sao? Vì không có niệm 
chính là đã chết. Nhưng chết ở đây lại sanh 
vê ở chỗ kia, cho nên đây là cách suy nghĩ 
hết sức sai lầm. Những người muốn tu học 
đạo, ở chỗ này cân phải đặc biệt chú ý suy 
gẫm. Nếu như không nhận thức được chân 
nghĩa của pháp, tự mình sai lầm còn có 
thé, néu dạy những người khác cũng sai 
lầm theo mình, thì không thé tha thứ được. 
Tự quý vị ngu muội, không những không có 
nhận thức tâm tánh của chính mình, mà 
ngược lại hủy báng Phật kinh, nói Phật kinh 
giảng sai rồi. Thật là vì người đời ngu si vô 
trí cho nên Сб đức phải lập vô niệm làm 
tông chỉ cho người học Phật. 


Chư Thiện tri thức! Sao lập Võ niệm làm 
tông? Chỉ vì người mê, miệng nói thây 


tánh, mà абі cảnh tâm còn vọng niệm, 
trong chỗ vọng niệm, lại khởi tà kiến. 
Cho nên cả thảy các sự trân lao vọng 
tưởng đều do đó mà sanh ra. Bồn tánh 
mình vón không có một pháp gì mà tìm 
được. Nếu có cái chỉ tìm được trong 
tánh mình, mà nói абі là họa phước, thi 
cái ау là tràn lao tà kién. Cho nên pháp 
môn nây lập Vô niệm làm tông. 

Giảng: Tại sao cần phải lập vô niệm làm 
tông chỉ? Vì có một loại người, miệng nói 
minh đã kiến tánh, mình đã khai ngộ, loại 
người ngu si này, đối cảnh sanh ra vô vàn 
tâm niệm, trên niệm lại sanh ra muôn loại tà 
kiên, cho nên hết thảy trần lao vọng tưởng, 
đều từ đây mà sanh ra. Kỳ thực bón 
nguyên thanh tịnh của chính mình, diệu 
minh giác tánh, bón lai một pháp cũng 
không có, nó thì thanh tịnh viên mãn sáng 
suốt, diệu minh chán tâm, bón lai vô nhất 
vật. Nếu có chỗ sở đắc, thì vọng thuyết họa 


phúc mà dối gạt tiền tài của người, đây đều 
là trân lao tà kiên. Cho nên pháp môn này 
lập vô niệm làm tông chi. 


Chư Thiện tri thức! VO là võ việc gi? 
Niệm là niệm vật chi? Vô, nghĩa là không 
chấp hai tướng, không có lòng phiên 
não. Niệm, nghĩa là niệm cái Chơn như 
Bồn tánh. Chon như tức là cái thé của 
niệm, niệm tức là cái dụng của Chơn 
như. Tánh Chơn như của mình khởi 
niệm, chớ chẳng phải con mắt, lỗ tai, lỗ 
mũi, cái lưỡi mà niệm được. Cái Chơn 
như có tánh, sở dĩ mới sanh ra niệm 
tưởng. Nếu cái Chơn như không có, thì 
mắt, tai, màu, tiếng, đương lúc ау liền 
hư hoại. 

Giảng: Nay tôi lại muốn, vì quý vị, mà 
giảng vô niệm, vô tướng, vô trụ. Nếu quý vị 
có thé vô niệm chính là vô tướng, có thé vô 
tướng chính là vô trụ. Vô niệm cũng chính 


là vô sanh, vô tướng là vô diệt, vô trụ — bón 
lai không có sanh diệt, không có đúng 
không có sai. Vô niệm, vô tướng, vô trụ 
cũng chính là không đúng, không sai, 
không thiện, không ác, không nam, không 
nữ. Niệm chính là tà niệm, lúc tà niệm 
không còn thì làm sao có nam nữ, pháp 
này thật là diệu! Nếu vô tướng, căn bón 
không có ngã tướng, vậy ai lại sanh ra cái 
tâm dâm dục? Tâm dâm dục chính là 
niệm, không có “niệm” chính là không có 
lòng dâm dục, không có lòng dâm dục thì 
không có ngã tướng, không còn chỗ chấp 
trước. Lúc không còn chỗ chấp trước, quý 
vị xem đây có phải là sự tự do chân chánh 
không, có phải là đã được giải thoát 
không? Cho nên vô tướng, vô niệm, vô trụ, 
cũng chính là không động không tịnh, 
không đúng không sai, không nam không 
nữ, không thiện không ác. Đây thật là tuyệt 


diệu vô cùng! Quý vị néu nghiên cứu sâu 
sắc thì có thể thọ dụng vô cùng. 

Lục Tổ Đại sư lại nói: 

—Quy vị Thiện tri thức! Tôi giảng 

chữ vó này, thì vô cái gì? Chữ niệm này, thì 
niệm thứ gì? Vó chính là không có hai 
tướng, không những không có hai tướng, 
ngay một tướng cũng không có, không có 
tâm trần lao. Tâm tràn lao chính là chỉ cái 
tâm không chính, cũng chính là tâm tà, tâm 
tà cũng chính là dục tâm. 

Cái gì gọi là niêm? Niệm có nghĩa là nhớ, 
tức là cần phải nhớ Chân như tự tánh? 
Nhưng cái gì là Chân như tự tánh? Tức cái 
tánh mà bón lai đã có, cũng chính là Như 
Lai Tạng tánh, cũng chính là Phật tánh. 
Chân như chính là bón thé của niệm, mà 
niệm chính là vận dụng của Chân như. 

Có người nói: “Vô niệm cũng chính là 
không có Chân như.” 


Quý vị phải biết vô niệm chính là không có 
hai tướng, chính là bảo quý vị chớ quên mà 
phải nhớ Chân như. Chân như là bón tánh 
của chính quý vị, mà bón tánh của quý vị là 
thanh tịnh sáng suốt, không có chỗ nhiễm 
trước. 

Niệm tự tánh Chân như, là chân niệm, 
không phải là niệm do mắt, tai, mũi, lưỡi 
sanh ra. Chân như có tánh cho nên khởi 
niệm. Chân như cũng chính là tánh vương, 
cũng chính là điều đã giảng ở trên (phẩm 
Nghi Мап): “tánh còn vua còn, tánh đi vua 
mát,” cho nên nói Chân như néu không có, 
thì mắt, tai, sắc, thanh lập tức hoại. 


Chư Thiện tri thức! Tánh Chon nhu cua 
minh khởi niệm, thì sáu căn tuy có thấy, 
nghe, biết, hiểu, mà chẳng nhiễm muôn 
cảnh. Bởi thê nên Chơn tánh của mình 
bao giờ cũng tự tại. Cho nên Kinh nói: 
“Phân biệt dàng các pháp tướng một 


cách tường tận chí lý, mà cái tánh thanh 
tịnh Niết Bàn chẳng động.” 

Giảng: Bồn thé Chân như tuy khởi lên 
niệm, ở cửa lục căn tuy có thấy nghe hiểu 
biết nhưng không nhiễm trước, vì quý vị 
không có tà niệm, không cháp vào muôn 
cảnh. Chân như tự tánh thường tự tại, cho 
nên Kinh nói: Tại sao khéo phân biệt tướng 
của vạn pháp? Vì chính là dụng của Chân 
như, năng khéo phân biệt chư pháp tướng 
mà không chấp trước muôn cảnh, cho nên 
đối với đệ nhất nghĩa mà không động. 


Lục Tổ Pháp Bảo Đản 


Lược Giảng 
Phẩm Hành Do 
Phẩm Bát Nhã 
Phẩm Nghi Vấn 
Phẩm Định Ниё 


Phẩm Toa Thiền 
Phẩm Sám Hối 


Phẩm Cơ Duyên 
Phẩm pon Tiem 


Phẩm Tuyền Chiếu 


bothiphap.blogspot.com 


TU HOÁNG THÉ NGUYÉN 


HUONG VI GIAI THOÁT 


c THO KHANG BẢO GIÁM 


vanphatthanh.org 


daitangkinh.net 


HÒA THƯƠNG THÍCH THIÊN ТАМ 


y> Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


c КІМН VÔ LU'ONG THỌ TINH HOA 


» ВАТ CHÁNH ĐAO - TU DIÉU ĐỀ 


https://hoasenvanno.wordpress.com 


= PHÁP SƯ BINH HOÀNG 


> TÚ CHUNG THANH TINH MINH HÔI 


= Kinh Vô Lượng Tho Giảng Ку 


= THỌ KHANG BẢO GIÁM 


ÂM LUẬT VÔ TÌNH 


